LỜI NHÀ XUẤT BẢN CHO LÀN XUẤT BẢN THỨ HAI KINH TẾ 
VIỆT NAM - THĂNG TRẢM VÀ ĐỘT PHÁ 


NXP CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


Cuôn sách Kinh tế Việt Nam — Thăng trầm và đột phá của các tác giả 
Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng được Nhà xuất bản Chính trị quốc 
gia Sự thật xuất bản lần đầu vào quý II năm 2009, đến nay đã được trên 10 
năm. Đây là một trong những cuôn sách viết về lịch sử kinh tế Việt Nam đầu 
tiên sử dụng cách tiếp cận mới, áp dụng nhiều công cụ phân tích kinh tế - tải 
chính mới trong nghiên cứu, đánh giá các sự kiện, vẫn đê kinh tế của thể GIỚI 
và Việt Nam. Nhờ vậy, cuôn sách có cách viết hiện đại, nội dung không bị đi 
vào lỗi mòn như nhiêu tác phẩm viết về kinh tế ở Việt Nam trước đó. Các 
tác giả đã cập nhật, phân tích nhiêu vân đê, sự kiện kinh tế găn vỚI tính thời 
sự của thê giới và Việt Nam đến tận cuỗi năm 2008, nhất là øóc nhìn mới mẻ 
vê cuộc khủng hoảng kinh tê toàn cầu năm 2008, đưa ra những gợi mở cho 
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế và điêu hành kinh tê vĩ mô của Việt 
Nam. 






PHAM IMINH PHÍNH - VƯƠNG QUẦN HÀNG 


_ KINH TẾ 
IIFT NĂM 





k\Í [|] | ]j'0j-) §l ÐÓ)02-717 lj. || 


Bìa trước cuôn Winh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá, 
lần tái bản năm 2021 


Ngay từ khi ra mắt, cuỗn sách đã nhận được sự đánh ø1ả cao của bạn 
đọc là các nhà nghiên cứu kinh tê, nhà quản lý kinh tế, nhà hoạch định chính 
sách, doanh nhân... Nhiều nhận định, đánh ø1á của các tác ø1ả về những vẫn 
đề kinh tế như câu trúc và sự vận động của nên kinh tế, hệ thông tài chính và 
các chính sách liên quan, các định chế và hành vi kinh tế,... đến nay vẫn còn 
nguyên giả fTỊ. 


Cuôn sách đã được lưu trữ quốc tế tại nhiều thư viện công và đại học 
như: US LIbrary of Congress, The British Library, Natlonal LIbrary of 
Australia, Cornell University LlIbrary, Harvard-Yenching LIbrary, UC 
Berkeley Library, Yale UnIversity LIbrary.... 


Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc về một cuốn sách có hàm lượng 
giả trị tham khảo cao, Nhà xuất bản Chính trị quốc ø1a Sự thật tiếp tục xuât 
bản lân thứ hai cuôn sách Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột phá. 

Trong lân xuất bản thứ hai này, chúng tôi vẫn giữ nguyên những phân 
tích, nhận định, đánh giả của các tác giả về các sự kiện, vẫn đê kinh tế được 
trình bảy trong lần xuất bản thứ nhất, tôn trọng những đóng góp có giá trị 
lịch sử của các tác g1ả trong nghiên cứu kinh tê Việt Nam. 

Xin trân trọng giới thiệu cuỗn sách với bạn đọc! 

Thaảng 7 năm 2021 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ 
THẬT 


